6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


“#-.) WIKIPEDLA 


% k Bách khoa toàn thư mở 


Phật giáo Việt Nam 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Phật giáo Việt Nam là Phật giáo được bản địa hóa khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo Việt Nam 
mang những đặc điểm tương đô ng và khác biệt so với Phật giáo của các nước khác trên thê“ giới. 
Việt Nam nă `m trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cô đại nên mang nhiê`u nét của văn 
hóa Trung Hoa, đặc biệt là tôn giáo. Phật giáo là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhâ“t ở Việt Nam, 
mang nhiê `u ảnh hưởng của hệ phái Phật giáo Bă ˆc tông. 


Tuy nhiên, ở khu vực miê`n Nam, hệ phái Phật giáo Nam tông cũng có ảnh hưởng không nhỏ, 
nhâ ˆt là trong cộng đô `ng người Khmer Nam bộ. Theo thô“ng kê của Ban. Tôn giáo. chính phủ Việt 
Nam năm 2020, hiện có hơn 4,600, 000 tín đô` Phật giáo LH, còn theo sô“ liệu thô“ ng kê của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, cả nước có gâ`n 45 triệu tín đô` quy y tam bảo, có 1oo2 đơn vị gia đình 
Phật tửI2l và khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 tự, viện, tịnh xá, tịnh thâ ˆt, niệm Phật đường. 


Lịch sử 
Xem thêm: Lịch sử Phật giáo Việt Nam 


Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ râˆt sớm, khoảng thê“ kỷ thứ nhâ“t trước Công nguyên 
theo đường hải và đường bộ. Những vê t tích đâ `u tiên được được ghi nhận với truyện cổ tích Chử ¬ 
Đô `ng Tử học đạo của một nhà sư Â“n Độ. Đâ`u công nguyên, Luy Lâu (Bă “e Ninh) là thủ phủ của Tượng phạt ở chùa Long Sơn Nha Trang, dựng 
quận Giao Chỉ sớm trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng. Các dâ u tích của Phật giáo tại Việt năm 1963. Pho tượng này có đặc điểm là khuôn 
Nam được ghi nhận qua các truyê n thuyê t như Thạch Quang Phật và Man Nương Phật Mẫu xuâ t_ mặt của Đức Phật được tạc theo nét mặt người 
hiện cùng với sự giảng đạo của Khâu Đà La (Ksudra) trong khoảng các năm 168-18ol3l, Phật gIáO — Việt 

hình thành nên hệ thô ˆng tín ngưỡng thờ Tứ Pháp.!4l 


Do tiê“p thu Phật giáo trực tiê“p từ Â“n Độ nên từ Buddha (bậc giác ngộ) được phiên â âm trực tiê p thành "Bụt"1 và "Bụt Đà”, từ đó chữ "Bụt” 
được dùng nhiê`u trong các truyện dân gian. Phật giáo Việt Nam lúc â y mang màu să e của Phật giáo Nam truyê `n được địa phương. hóa; Bụt 
được dân gian hóa coi như một vị thâ `n cứu giúp người tô ˆt. Sau này, vào thê“ kỷ thứ IV - V, đo ảnh hưởng của Phật giáo từ Trung Hoa mà từ "Bụt" 
bị thay thê“ đâ`n bởi từ "Phật". 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 1/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 

Phật giáo ăn sâu, bám rễ vào Việt Nam từ râˆt sớm. Đê“n thời nhà Đinh - Tiê`n Lê, nhà Lý, nhà Trâ `n, 
Phật giáo phát triển cực thịnh, được coi là quô“c giáo, ảnh hưởng đê“n tâ“t cả mọi vâ“n đê` trong cuộc 
sô ng. Đê n đời nhà Hậu Lê thì Nho giáo được coi là quô e giáo và Phật giáo đi vào giai đoạn suy thoái. 
Đê “n cuô“i thê“ ký XVIII, vua Quang Trung cô“ gă ng châ“n hưng đạo Phật, chỉnh đôˆn xây chùa, nhưng 
vì mâ“t sớm nên việc này không có nhiê`u kê“t quả. Đê“n thê“ kỷ 2o, mặc dù ảnh hưởng mạnh của phong 
trào châ“n hưng Phật giáo của các nước, Phật giáo Việt Nam lại phát triển mạnh mẽ khởi đâ `u từ các đô thị 
miê `n Nam với các đóng góp quan trọng của các nhà sư Khánh Hòa và Thiện Chiê  u l5Ì, 


Tóm lại, lịch sử Phật giáo Việt Nam trải qua bô“n giai đoạn: Bản in Kinh Phật Diệu pháp liên hoa cổ 
của Việt Nam 
„ Từ đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc là giai đoạn hình thành và phát triển rộng khắp; 
Thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần là giai đoạn cực thịnh; 
= Từ đời Hậu Lê đến cuối thế kỷ 19 là giai đoạn suy thoái; 
„ Từ đầu thế kỷ 20 đến nay là giai đoạn chấn hưng. 


Dưới đây là một sô“ tông phái Phật giáo có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam: 


Thiền tông 


Thiê`n tông được Bô `- đê - đạt-ma truyê `n sang Trung Quô“c vào đâ `u thê” kỷ thứ 6. Theo các nhà 
nghiên cứu Phật giáo, Thiê `n tông ngay sau đó không lâu cũng được truyệ. n sang Việt Nam, với dâ“u 
â n của dòng Thiê `n Tì-ni- -đa-lưu-chi (Vimtaruc). Sư vô _n là người Â“n Độ, qua Trung Quô ˆe đă“ec 
pháp với Tam tổ Tăng Xán rô `i đê“n Việt Nam vào năm 58o, tu tại chùa Pháp Vân (hay chùa Dâu), 
thuộc huyện Thuận Thành tinh Bă e Ninh và truyê `n cho tô thứ hai là Pháp Hiê`n. Dòng thiê`n này 
truyê `n được đê ˆn 1o thê“ hệl6Ì, 


Khi Lục tổ Huệ Năng phát dương rực rỡ Thiê `n tông Trung Quô“c, nhưng đặc tính của nó cũng xuâ ˆt 
hiện ở Việt Nam với các dòng Thiê`n Vô Ngôn Thông và Tháo Đường. Dòng thiê`n tu thứ hai do Vô 
Ngôn Thông, người Trung Quô ˆc lập ra vào năm 82o, tu tại chùa Kiê“n Sơ, thuộc xã Phù Đồng, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội. Dòng thiê`n này truyê`n được đê“n 17 đời!) Dòng thiê`n thứ ba do Thảo Đường,  - : =: 
người Trung Hoa, vô ˆn là tù binh bị bă“t tại Chiêm Thành và được vua Lý Thánh Tông phóng thích Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc thiền 
cho hoă`ng đạo tại chùa Khai Quô  c vào năm 1069. Dòng thiê`n này truyê`n được đêˆn 6 đời!6. của Phật giáo Việt Nam 


Năm 12oo, vua Trâ `n Nhân Tông, dưới sự hướng dẫn của thiê`n sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, ông xuâ + 
g1a và lên tu ở núi Yên Tử, thuộc huyện Uông Bí, Quảng Ninh, thô ng nhâ t các thiê n phái tô n tại trước đó và lập nên Thiê n phái Trúc Lâm. 
Sau này, một sô thiê n phái khác xuâ t hiện như phái Tào Động dưới thời Trịnh-Nguyên, phái Liên Tôn vào thê kỷ 16-19 (có trụ sở tại chùa Bà 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 2/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam - Wikipedia tiếng Việt 
Đá và chùa Liên Phái, Hà Nội), phái Liễu Quán (Liễu Quán là tên một vị tổ thuộc dòng Lâm Tê“) vào thê“ kỷ 18 (miê`n Trung), phái Lâm Tê“ dưới 
thời nhà Nguyễn (miê n Trung, và sau này phát triên ở miê n Nam). 


Thiê `n tông Việt Nam đê` cao cái "tâm": "Phật ở tại tâm", tâm là Niê“t Bàn, hay Phật. Trâ`n Nhân Tông viêˆt trong bài phú Cư Trâ`n Lạc Đạo: 
"Cự trâ `n lạc đạo thả tùu duuên, Cơ tă ˆexan hê ` khô “n tă 'e miên. Gia trung hữu bảo hưu tâ `m mích, Đô ˆỉ cảnh uô tâm mạc uâ “n thiê `n." 


Dịch: "Ở đời uui đạo hãu tùu duyên, Đói đê “n thì ăn, mệt ngủ liê `n. Trong nhà có báu thôi tìm kiê “mm, Đô ˆi cảnh uô tâm chớ hỏi thiê ` n." 


Tịnh độ tông 


Tịnh độ tông là một tông phái Phật giáo, chủ trương tu tâm dựa vào tha lực của Phật A Di Đà đề đă“c 
đạo.8Ì Dù vậy đương sự vẫn phải tự lực đô“c lòng niệm Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni có lâ`n thuyê t 
giảng: "Một uiên đá dù nhỏ đê“n mâ “ mà ném xuô “ng nước thì nó cũng chìm, nhưng nê “u một hòn đá 
đù to đê“n mâ ụ mà đặt trên bè thì nó cũng nổi" nên Tịnh độ tông cho là dù nghiệp nặng tới đâu việc 
thành tâm niệm Phật cũng sẽ là phương tiện giúp tín đô` sau khi mãn kiê“p sẽ tới miê`n Cực lạc. 


Theo Tịnh độ tông cõi Cực lạc là một nơi sinh linh không bị buộc vào vòng luân hô `i. Nơi đó Phật A Di 
Đà (tiêˆng Phạn: Amiabha) là giáo chủ. Phật tử có thể dùng công đức, làm việc thiện, đọc kinh, niệm 
Phật (nhâ Ít là tụng danh Phật A Di Đà), hô `ï hướng thiện tâm mà góp sức cứu sinh linh lớn nhỏ thì mai 
sau cũng sẽ đă c quả. Không như Thiê`n tông dựa vào tâm lực đề giác ngộ, Tịnh Độ tông mở lôi cho 
Phật tử vi giác qua công quả, có phâ `n thực tê“ và giản dị hơn việc luyện trí tập thiê`n nên tông phái này chùa Hoằng Pháp theo pháp môn tịnh độ, 
râ t phô biê n ở Việt Nam. Vì vậy mà đi đê n chùa nào cũng nghe câu "Nam mô A DI Đà Phật" (có nghĩa — noi tỏ chức các khóa tu nhiều và lớn nhất 
là "Nguyện quy y đức Phật A Di Đà") và gâ `n như chùa nào cũng lập tượng Phật A Di Đà đề thờ. Việt Nam 


Mật tông 


Mật tông là một tông phái Phật giáo chủ trương sử dụng những phép tu tụng niệm các mật chú đẻ đạt đê n chân lý giác ngội9Ì. Cũng còn gọi là Lạt 
Ma tông, Mật tông là sự hợp nhâ Ít giới luật của thuyê“t nhâ ˆt thiê“t hữu bộ (Saruastiuada) và nghỉ thức tác pháp của Kim Cương thừa. Bước 
quyê ˆt định trong nghi thức này là lễ Quán Đinh (Abhiseka) do một vị sư cả (guru hay "lạt ma") ban phép cho người đệ tử được nhập thiê`n định 
tâm vào một vị Phật cụ thể bă `ng cách đọc chân âm (manira), suy niệm đô` hình Mạn đà la (mandaia) và thực thi â“n quyê + (mudra) đề đạt 
đê“n độ thăng hoa loại bỏ ý niệm nhị nguyên (duality) để nhập vào Chân Như, vào cõi Không. Trạng thái đó được biểu tượng bă`ng Kim cương chử 
(Vqjra). Đề làm chủ được các nghỉ thức tác pháp của Mật tông (còn gọi là Kim Cương thừa - Vajrauana) thì điê `u tiên quyêˆt là phải thâu hiểu 
giáo nghĩa của Bát-nhã-ba-la-mật-đa (Pra7naparamria) của Long Thụ và Vô Trước. Giáo nghĩa Bát-nhã-ba-la-mật-đa được gọi là "Nhân thừa”, và 
giáo nghĩa Kim Cương thừa được gọi là "Quả thừa". Tương truyê `n rã `ng Mật tông do đức Phật Đại Nhật khởi xướng. Mật tông có hai bộ kinh cơ 
bản là Đại Nhật kinh và Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh. Như vậy, từ thê“ ki thứ 3 đê“n thê“ ki thứ 7, Thiê`n tông Việt Nam mang đậm giáo 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 3/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 

nghĩa Tam Luận tông của Long Thụ, mà đặc biệt là tư tưởng Bát-nhã-ba-la-mật-đa của Long Thụ và Vô Trước. Các thiê`n sư thuộc Thiê`n phái Tì 
Ni Đa Lưu Chi không chỉ uyên thâm vê` Phật pháp mà nhiê`u vị râ“t có uy tín với triê`u đình và biểu thị rõ ý thức độc lập tự chủ của đâ“t nước. 
Các thiê`n sư Pháp Thuận, Ma Ha (thê“ ki thứ 1o), Sùng Phạm (thê“ ki 12),... đê`u làm cô“ vâ“n cho nhà vua không chỉ việc đạo mà cả việc đời, 
việc ngoại giao. Đặc biệt, các thiê`n sư đòng Tì Ni Đa Lưu Chỉ thường có hình thức tu tập "Tổng Trì Tam Muội" (Dharami samadhi), một hình thức 
tu tập phô biê“n của Mật giáo (Tantrism), dùng chân âm kê t hợp với â“n quyê ˆt trong trạng thái đại định đề giữ được thân, khẩu, ý. Ở Hoa Lư 
(Ninh Bình), một cột kinh Phật bă `ng đá vào thê“ ki thứ 1ol°Ì eó khă e bài thâ`n chú Phật Đỉnh Tô/¡ Thă ng Đà La NI (DsnisauÙaua dharan)), 
một thâ `n chú phô biên của Mật tông, đã được phát hiện. 


Khi vào Việt Nam, Mật tông không tô `n tại độc lập như một tông phái riêng mà nhanh chóng hòa lẫn vào dòng tín ngưỡng dân gian với những 
truyê `n thô “ng câ`u đô `ng, pháp thuật, yêm bùa, trị tà ma, chữa bệnh... 


Nam tông 


Phật giáo Nam tông được truyê`n râ“t sớm vào Việt Nam do các tổ sư Â“n Độ truyê`n bá nhưng 
đê n khi Đại thừa truyê n vào từ Trung Quô c thì dầ ndâ n thay thê Phật giáo Nam truyê n. 


Hiện nay Phật giáo Nam tông phát triển mạnh ở miê `n nam chủ yêˆu là Phật tử đô `ng bào dân tộc 
Khmer. Mãi đê“n cuô ˆi những năm 193o, thì các sư Hộ Tông, Bửu Chơn, Thiện Luật... truyê`n bá 
Phật giáo Nam tông từ Campuchia. Hiện nay, Phật giáo Nam tông (Theravada) là thành viên của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


Đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 


Bảo tháp xá lợi đức Phật Gotama Cetiya chùa Bửu 


Trên bước đường truyê `n bá và hội nhập, Phật giáo luôn luôn cô“ gă“ng thực hiện hai điê `u đó là Long 
khê lý và khê cơ. Nê u thiê u đi một trong hai yê utô này Phật giáo sẽ chăng còn là Phật giáo 
nữa. Duy trì và phát triên hai yê utô này, Phật giáo được truyê n vào Việt Nam và các nước khác. 


Khê lý là nói vê` mặt tư tưởng, nhờ khê“ lý nên dù ở thời gian và không gian nào, giáo lý Phật-đà vẫn hợp với chân lý, tư tưởng vẫn luôn luôn 
phong phú, sâu să  c mà vẫn giữ được bản châ Ít của mình và chỉ có một vị đó là vị giải thoát, 


Khê cơ thiên trọng vê` mặt lịch sử, nhờ khê“ cơ nên dù trong hoàn cảnh và quôc độ nào thì sự sinh hoạt, thể hiện, truyê`n đạt cũng luôn luôn 
đa dạngHÌ, Tùy theo phong tục tập quán của mỗi quô c gia mà vẫn không hê` mâ + gôc (Phật giáo). Nói một cách khác thì có thể tùy nghĩ 
phương tiện theo từng vùng miê`n để truyê `n bá giáo lý Phật-đà nhưng không làm mâÍt đi bản să e của Phật giáo là ứng hợp với mọi tâ`ng lớp và 
căn cơ chúng sanh. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 4/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Tên gọi tuy có khác nhưng giáo lý vẫn là một tên gọi là khê“ lý, dù một mà không phải một, nên có lă“m tên 
Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Thái Lan... tâ t cả đê u có tên chung là Phật giáo, bảo ră ng 
giô ng cũng được nhưng bảo ră `ng không thì là sai. Đây gọi là khê“ cơ, là bản địa hóa, hay să“c thái Phật giáo 
của từng vùng miÊ n. 


Khi Phật giáo được truyê `n vào Việt Nam đã được các vị thiê `n sư người Việt bản địa hóa, khiê“n Phật giáo hòa 
mình vào lòng dân tộc tạo nên một să ˆc thái đặc biệt của riêng Việt Nam. Phật giáo đã cùng sinh tô `n cùng dân 
tộc. Điểm này đễ dàng nhận thâ ˆy trong những thời đại hưng thịnh của đâ“t nước như Đinh, Lê, Lý Trâ `n đê`u 
là những lúc Phật giáo cũng song hành hưng thịnh và các vị thiê`n sư có vị trí quan trọng trong các Triê`u đại 
đó. Dù được bản địa hóa để quyện mình vào lòng dân tộc nhưng tam tạng kinh điển Phật giáo Việt Nam vẫn 
được truyê `n thừa trong suô ˆt hơn 2ooo năm lịch sử Phật giáo Việt Namll, 


Tính dung hòa 


Dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa 


Tượng Phật Tổ phủ sơn, phong 
cách Việt Nam 


Phật giáo thờ Phật trong chùa, tín ngưỡng truyê `n thô “ng Việt Nam là thờ thâ `n trong miêˆu và thờ Mẫu trong 
phủ, bôˆn vị thâ`n được thờ nhiê `u nhâ Ít là Tứ pháp: Mây-Mưa-Sâˆm-Chớp. Tuy nhiên bô“n vị thâ`n này đã 
được ` Phật giáo hóa”. Các pho tượng này thường được gọi tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện, trên thực tê các tượng này hoàn toàn 
điêu khă ˆ o theo tiêu chuẩn của một pho tượng Phật. Các hệ thôˆng thờ phụ này tổng hợp với nhau tạo nên các ngôi chùa "tiê`n Phật, hậu Thâ n" 
hay "tiê`n Phật, hậu Mẫu". Người Việt Nam đưa các vị Thâ `n, Thánh, Mẫu, thành hoàng thỏ địa, anh hùng dân tộc... vào thờ trong chùa. Đa sô ˆ 
các chùa còn để cả bia hậu, bát nhang cho các linh hô `n đã khuâ Ít. 


Dung hòa giữa các tông phái Phật giáo 

Các tông phái Phật giáo Đại thừa sau khi du nhập vào Việt Nam trộn lẫn với nhau. Dòng thiê`n Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ pha trộn với Mật giáo. Nhiê `u vị 
thiê`n sư đời Lý như Vạn Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không,... đê `u giỏi pháp thuật và có tài thâ `n thông biê'n hóa. Thiê `n tông còn kê Ít 
hợp với Tịnh Độ tông như là trong việc tụng niệm Phật A Di Đà và Bô Tát. 


Các điện thờ ở chùa miê`n Bă c vô cùng phong phú các loại tượng Phật, Bô'` tát, La hán và các tông phái khác nhau. Các chùa miê "ñ Nam còn có 
xu hướng dung hợp hai truyê `n thôˆng truyê `n thừa. Nhiê `u chùa mang hình thức Nam truyê`n (chi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, sư đă ˆp y vàng) 
nhưng lại theo giáo lý Đại thừa; bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni còn có các tượng Phật nhỏ khác, bên cạnh y vàng còn có áo nâu, áo lam. 


Hòa hợp giữa Phật giáo với Khổng, Lão 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 5/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Tín ngưỡng truyê`n thô “ng đã tiê“p nhận Phật giáo ngay từ đâ`u Công nguyên. Sau đó Phật giáo bă c truyê `n tiê“p nhận Đạo giáo. Rô `i cùng 
tiê“p nhận Nho giáo đề làm nên "Tam giáo đô`ng nguyên" (cả ba tôn giáo có cùng một gô  c) và "Tam giáo đô `ng quy" (cả ba tôn giáo có cùng một 
mục đích) truyê `n vào Việt Nam qua đường Bă“c thuộc. Ba tôn giáo trợ giúp lẫn nhau: Nho giáo lo tổ chức xã hội, Đạo giáo lo thê xác con người, 
Phật giáo lo tâm linh, kiê“p sau của con người.!?Ì Trong nhiê`u thê“ kỷ, hình ảnh "Tam giáo tổ sư" với Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Lão Tử ở bên trái, 
Khổng Tử ở bên phải đã in sâu vào tâm thức mọi người Việt.H3 


Ngoài ra giáo lý Phật giáo còn được hòa trộn với các tôn giáo khác đề hình thành Đạo Cao Đài vào thập niên 192o với quan điểm là "Thiên nhân 
hợp nhâˆt" và "Vạn giáo nhâ ˆt lý" 


Phật giáo ảnh hưởng của mẫu hệ 
Nó ảnh hưởng râˆt lớn đê“n Phật giáo Việt Nam, làm cho Phật giáo Việt Nam có phâ `n nữ tính hóa. 


Các vị Phật Â“n Độ xuâ ˆ+ hiện với thân nam, khi vào Việt Nam bị biê“n thành "Phật ông - Phật bà". Mẹ 
Quan Âm (Quán Thêˆ Âm Bô` Tát) là vị "thâ `n" cứu giúp cho nhân dân, người miê `n biển còn gọi là Quan 
Âm Nam Hải (biển đông). Ngoài ra người Việt còn có những vị "Phật-Mẫu" riêng của mình như Man 
Nương Phật Mẫu (tên khác: Phật Mẫu), Quan Âm Thị Kính (tên khác: Quan Âm Tôˆng Tử), Quan Âm Diệu 
Thiện (tên khác: Phật Bà Chùa Hương, Bà chúa Ba). 


Các tôn giáo chịu ảnh hưởng của Phật giáo 


Hệ phái Khất sĩ Việt Nam 
Bài chỉ Hê ˆt: Đạo Phật Khâ Ít sĩ Việt Nam 


Đạo phật Khâ Ít sĩ Việt Nam là một tông phái Phật giáo nội sinh do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập từ Tượng Quan Âm Nam Hải ở Bạc Liêu 
1944, lâˆy chí nguyện " Nôi truyề n Thích ca chính Pháp”, sư đã dung hợp hai truyê n thô ng Đại thừa 

phát triền mạnh và Nam truyê `n gâ: n gũi với lời dạy gô e của Đức Phật. Đi trước phong trào châ“n hưng 

phật giáo những đóng góp của sư có vai trò to lớn trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nửa sau thê“ kỷ XX. Bộ sách Chân lý đã đúc kê“t 
những nguyện vọng, tông chỉ, đường hướng hoă `ng đạo của ngài cho các đệ tử. 


Bửu Sơn Kỳ Hương 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_ giáo Việt _Nam 6/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Bửu Sơn Kỳ Hương hay đạo Lành do Đoàn Minh Huyên, đạo hiệu Giác Linh khai sáng vào năm 1849, là một 
giáo phái dựa vào sự tích Bô tát DI Lặc hạ sinh đê rao giảng vê hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Bửu Sơn Kỳ 
Hương đơn giản hóa các triê t lý sâu xa của đạo Phật. Đạo đê cao tứ ân, tôn người lập đạo là Phật thâ y Tây 
An. 


Tứ Ân Hiếu Nghĩa 


Tứ Ân Hiê“u Nghĩa, gọi tă  t là đạo Hiê^u Nghĩal!Ì, do Ngô Lợi (thường được tín đô` gọi là Đức Bốn sư) sáng 
lập. Buôi đâ u, đạo là một trong những phong trào Câ `n Vương, nhưng dùng hình thức tôn giáo đề qui tập tín đô ` 
và đề che mă“t thực dân Pháp. Sau khi vua Hàm Nghỉ bị đày, Ngô Lợi mâ Ít, phong trào tan rã chỉ còn lại những 
hoạt động tín ngưỡng. Đạo hình thành trên tư tưởng của Bửu Sơn Kỳ Hương nên ngày càng xa với triêˆt lý của 
Phật dạy. 


_ £ Ệ Sài 235/25 
Lễ tưởng niệm 60 năm ngày tổ 

` : sư Minh Đăng Quang vắng 
Đạo Hòa Hảo bóng, tại Pháp viện Minh Đăng 


Quang. 


Đạo Hòa Hảo hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo, là một giáo phái dựa trên nê`n đạo đức triê't lý Phật giáo do 
Huỳnh Phú Sô khai lập năm 193o, lầ y pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Sô tín 
đô Đạo Hòa Hảo ước tính khoảng 2 triệu người, tập trung chủ yê u ở Nam bộ, nhâ t là ở Tây Nam bộ. 


Thực châ ˆt Phật giáo Hòa Hảo là tiê“p nô ˆi của một tông phái Phật giáo có từ gâ`n một trăm năm trước ở đô `ng bă ng Nam bộ có tên là Bửu Sơn 
Kỳ Hương do Phật Thâ y Tây An (Đoàn Minh Huyên) sáng lập vào năm 1849 tại vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang). Tiê p sau Phật Thâ y Tây An là Tứ 
ân hiê u nghĩa của Phật Trùm, Ngô Lợi (Đức Bôn Sự) rô 1 đê n Huỳnh Phú Sô. Thời kỳ Huỳnh Phú Sô là thời kỳ phát triên rực rỡ nhâ t của đạo 
Hòa Hảo. 


Giáo lý là sự kê“t hợp của Tịnh Độ tông với Đạo Ông Bà. Tôn chỉ là "Học Phật Tu Nhân", noi theo giáo lý Đức Phật mà tu sửa con người, tích cực 
thực hành thuyê ˆt "Tứ ân (ơn)": cha mẹ, đâ“t nước, tam bảo (Phật-Pháp-Tăng), nhân loại. 


Cách thức tu hành của Phật giáo Hòa Hảo râ ˆt đơn giản là "tu hành tại gia". Người "cư sĩ tại gia" cúng lạy vào hai buồi sớm mai và chiê `u tôi với 16 
lạy như một bài thể dục toàn thân ở "bàn thông thiên", ăn chay một tháng 4 ngày đề cơ thẻ khỏe mạnh; thờ trâ`n đỏ hoặc trâ `n đà với ý nghĩa hòa 
hợp; không châ“p nhận mê tín dị đoan (không đô“t vàng mã, không cúng tà thâ `n...); thực hành tiê“t kiệm triệt để như không dâng cúng thực 
phâm cho Phật mà chỉ cúng bông hoa nước sạch, không ăn thịt trâu, chó, bò để giữ sức kéo...; không hình thức: không đúc tượng, không chuông 
mõ, "tử thì táng", không có hàng giáo phẩm và không có tô chức đạo (trước năm 1947). 


Tịnh độ cư sĩ Phật hội 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 7114 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia Mơ) Việt 


Do đức Tôn sư Minh Trí sáng lập, dựa vào pháp môn tịnh độ lâˆy giáo lý Đức Phật làm gô ˆc, nhưng diễn đạt 
đơn giản, dễ hiểu phù hợp với quâ `n chúng nông dân hơn. Phương châm hành đạo "Phước Huệ song tu" lâ ˆ y 
việc chữa bị bệnh chăm sóc sức khỏe bă`ng thuô e nam và Đông y làm phương tiện hành đạo - Phước; lây 
pháp môn niệm phật A DI Đà học tập kinh A DI Đà, Vô Lương Thọ, Quán Vô Lượng Thọ - Huệ. 


Đạo lâ'y giáo lý của tôn sư Minh Trí làm căn bản dạy cư sĩ tu tập theo các quyền "kinh, luật, luân" như: Lục 
Phương lề bái, Phu thê ngôn luận, Đạo đức, Giới luật, Phật học vâ n đáp, Phương pháp kiê n tánh. 


Nhìn chung trong bô ˆỉ cảnh cuô † thê ˆ kỷ XIX đâ `u thê kỷ XX, Phật giáo suụ 0ì, đâ “t nước chiê n tranh loạn 
lạc, hạn hán mâ `t mùa liên lục ở miê `n nam tạo ra chỗ trô “ng uê ` tín ngưỡng sự ra đời của các tôn giáo tông 
phái là để đáp ứng nhu câ u đó các đạo điê `u dựa trên tư tưởng từ bỉ của Phật uà đạo đức hiê “u hạnh, đi 
quô “e của dân tộc đề hành đạo. Có nhiê `u điểm chung giữa các đạo nàu là lâ “ụ uiệc học đạo làm người làm 
tiê`n đê ` tu học, lâ “ụ uiệc bô “c thuô “e chữa bệnh làm phương tiện truụê `n đạo, khi các tín đô ` uào đạo thì 
lâ “ụ pháp môn tịnh độ tu tập hướng tới tịnh độ Cực Lạc tâu phương của Phát A Di Đà hqụ tịnh độ của Phật Di Lặc. 


Thôn hội tịnh độ cư sĩ ở Vĩnh Lạng 


Phật giáo và văn hóa Việt 

Trong văn học dân gian thì truyện bình dân kể lại truyện Bà Chúa Ba tức truyện Quan âm chùa Hương. Nghệ thuật trình diễn có vở chèo Quan Âm 
Thị Kính. Truuện Kiê u của Tôˆ như Nguyễn Du cũng hàm chứa nhiê u tư tưởng Phật giáo. 

Sô“ tục ngữ ca dao liên quan đê“n Phật giáo râ ˆt đa dạng: 


Dù xây chín bậc phù đô 
Không băng làm phúc cứu cho một người. 


Hiên như Bụt. l 

Khâu xà tâm Phật / Khâu Phật tâm xà. 
Phật tại tâm, tâm tức Phật. 

Bụt nhà không thiêng. 


Di với Bụt mặc áo cà-sa 
Đi với ma mặc áo giây. 


Miệng thì nam-mô, bụng bô dao gămÄ*!. 
Giáo hội Phật giáo và quan hệ với chính quyên 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 8/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Bài chỉ Hê †: Giáo hột Phát giáo Việt Nam 
Bài chỉ Hê †: Giáo hột Phát giáo Việt Nam Thô ng nhâ t 


Thời nhà Đinh, nhà tiê`n Lê, nhà Lý, và nhà Trâ`n Phật giáo Việt Nam có ảnh hưởng lớn đê“n các Triê `u đại. 
Đã có nhiê `u vị cao tăng được triê`u đình trọng dụng như thiê`n sư Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, 
Minh Không, Pháp Loa, v.v. ra giúp tham chính và cô“ vâ“n, giúp chèo lái con thuyê`n đâ“t nước trong 
những lúc khó khăn. Đinh Tiên Hoàng đê“ lập ra chức tăng thô“ng và Tăng lục để đại điện cho Phật giáo với 
chính quyê`n. 


Thời kỳ thuộc Minh, khi nhà Hô` châˆn chỉnh đạo đêˆn thời thuộc Minh, nhà Minh tàn phá tự viện, đập phá 
tượng Phật, đô“t kinh sách, bă ˆt bớ tu sĩ làm cho đạo Phật bị suy yê“u. Tới thời Lê sơ, Lê trung hưng chính 
quyê n Lê, Trịnh tôn sùng Nho giáo kìm hãm Phật giáo, còn miê`n Nam các chúa Nguyễn lại là các Phật tử 
nên đã châ“n hưng Phật giáo, đạo Phật có một thời gian khới hưng ngă“n cho đê“n hê“t thời Tây Sơn. 


Đê ˆn thời nhà Nguyễn, Gia Long cũng lâ“y Nho giáo làm trọng, Phật giáo bâˆy giờ bă“t đâ `u suy vi mãi đê“n 
khi phong trào châ n hưng Phật giáo được phát động. 


Vào cuô  ¡ thời chô “ng Pháp dưới chính thể Quôíc gia Việt Nam năm 1951 Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra —ANG:. 5 
đời. Đây là tô chức đâ `u tiên với ý định thô “ng nhâ ˆ t các tổ chức Phật giáo rời rạc. Tổng hội thành công trong Một bức tượng đức Phật cở nhỏ theo 
việc liên kê t các tự viện Đại thừa khă“p ba miê`n Nam, Trung, Bă“c. Tuy nhiên Tổng hội không có cơ câu Phong cách đơn sơ, giản dị kiêu Việt 
điê`u hành ngoài việc mở đường liên lạc.H51 Nam 


Khoảng thập niên 196o Phật giáo đâ“u tranh chôˆng lại chính quyê`n Việt Nam Cộng hòa dẫn đê' n Biê“n. - 

cô Phật giáo, 1963. Hiê n chương 1964 đặt nề n móng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thô ng nhà t, một tô chức quy tụ nhiê u giáo phái ở phía 
nam vĩ tuyê n 17 thành một lực lượng tôn giáo đáng kê. 

Năm 1958 tại miê `n bă“e, Đảng Lao động Việt Nam cho phép thành lập Hội Phật giáo Thô “ng nhâ ˆt Việt NamH6, 

Sau năm 1975, mãi đê“n năm 1981 chính quyê`n mới cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tô chức Phật giáo duy nhâ ˆt là đại điện cho 
Phật giáo tại Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tô quô c Việt Nam. Giáo hội được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Hà 
Nội, trên cơ sở hợp nhâ t tâ t cả tô chức Phật giáo trong nước. Hiện nay, sau khi Đệ Tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Trưởng lão 
Hòa thượng Thích Phô Tuệ qua đời vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đang giữ quyê n Pháp chủ. 

Chân hưng Phật giáo 


Bài chỉ tiê ˆt: Châ “n hưng Phật giáo uà Lịch sử Phật giáo Việt Nam 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 9/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
Vào đâ u thê kỉ XX, hưởng ứng phong trào châ n hưng Phật giáo các nước các nhà sư Việt Nam cũng vận 
động châ n hưng Phật giáo Việt Nam phát triên mạnh trên cả ba miê n, đã tạo lập nên tông thê Phật giáo Việt 
Nam hiện đại, Phật giáo dâ nlâ y lại vị thê đáng có của mình, nhưng vẫn chưa phải là Quô e giáo ở Việt Nam. 


Danh thắng Phật giáo tại Việt Nam 


Trái qua hơn ngàn năm găˆn bó với dân tộc và lịch sử Việt Nam, Phật giáo đã có cả một hệ thôˆng danh lam 
thă ng cảnh với nhiê u ngọn núi và chùa nôi tiê ng, nê u tìm chọn 4 ngọn núi lớn ở bô n phía Đông Tây Nam 
Bă c tạm col là Tứ Đại Danh Sơn của Phật giáo Việt Nam thì đó có lẽ là: 


Phía Tây: Núi Hương sơn, chùa Hương Tích ở Hà Nội 

Phía Đông: Núi Yên Tử, Quảng Ninh 

Phía Bắc: Núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

Phía Nam: Núi Bái Đính trong quần thể núi Tràng An, Ninh Bình. 


Dưới đây là bảng chỉ tiê ˆt các ngọn núi và chùa nối tiê“ng Các tu sĩ trẻ tuổi tại thiền viện 
Thường Chiếu (Đồng Nai). 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Việt _Nam 10/14 


6/22/22, 10:33 AM 


Tên Núi 
Núi Sài Sơn / Núi Phổ Đà 
Núi Câu Lậu 


Núi Hương Sơn / Động Hương 
Tích 


Núi Tiên Lữ 


Núi Tây Thiên Tam Đảo 


Núi Tiên Du 

Núi Phật Tích 

Núi Đại Lãm / núi Dạm 
Núi Bái Đính 


Núi Sóc Sơn 


Núi Yên Tử 


Núi Côn Sơn 


Núi Tiêu Sơn 


Núi Bỗ Đà 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_ giáo Việt _Nam 


Tên Chùa 


Chùa Thầy 
Chùa Tây Phương 


Chùa Hương Tích 


Chùa Trăm Gian 


Chùa Tây thiên Thiền Tự 


Chùa Phù Nghì 


Chùa Thiên Ân 


Đại bảo tháp Tây 


Thiên 


Chùa Quỳnh Lâm 


Chùa Phật Tích 
Chùa Dạm 
Chùa Bái Đính 
Chùa Non Nước 
Chùa Đồng 


Chùa Hoa yên 


Chùa Côn Sơn 


Chùa Tiêu 
Chùa Bỗ Đà 


Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Địa Phương 


Quốc Oai - Hà Nội 
Thạch Thất - Hà Nội 
Mỹ Đức - Hà Nội 


Chương Mỹ - Hà Nội 


Tam Đảo - Vĩnh Phúc 


Đông Triều - Quảng 
Ninh 


Tiên Du - Bắc Ninh 
Bắc Ninh 
Ninh Bình 


Sóc Sơn Hà Nội 


Uông Bí - Quảng 
Ninh 


Chí Linh - Hải Dương 


Bắc Ninh 
Việt yên - Bắc giang 


Phật, Bồ Tát, Danh Nhân liên Quan Ghi Chú 
Quán thế Âm bồ Tát, Thiền Sư Từ Đạo Hạnh Iụ kỷ 
Phật A Di Đà HOÁ 
16 

Quán Thế Âm Bò Tát SUu kỷ 
Thánh Tổ Thiền Sư Nguyễn Bình An 1185 
Vua Asoka đại đế của Án Độ sai mang Xá Lợi sang cất tháp thờ ở 
đây 
Võng Sơn Thiền Sư, Giác Linh Ngã Thiền Sư, Cúc khê 
Thiên Sư 

£ z : ä „ P H Thế kỷ 
, Quôc Sư Nguyên Minh Không, Trúc Lâm Tam Tô 12 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Chuyết Công Hòa Thượng, Từ Thức 1057 
Thái Hậu Ÿ Lan, Lý Nhân Tông Hoàng Đề 1086 


Quốc Sư Nguyễn Minh Không 


Quốc Sư Ngô Chân Lưu, Sóc Thiên Vương / Phù Đồng Thiên 
Vương 


Trúc Lâm Điều Ngự Tổ Sư - Trần Nhân Tông Hoàng Đế 
Trúc Lam Tam Tổ, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông 
Trần Nguyễn hãn, Nguyễn Trãi 


Vạn Hạnh Thiền Sư, Lý Thái Tổ 


Quán thế Âm, Trúc Lâm Tam Tổ, Thạch Đại tướng Quân 
11/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


Chùa Vĩnh Nghiêm Đức Yên Dũng - Bắc 


Núi Cô Tiên : Trúc Lâm Tam Tổ 
La Giang 
Núi Thần Long Chùa Hàm Long Bắc Ninh Dương Không Lộ Thiền Sư 
Núi Tam Ban Chùa Thanh Mai Chí Linh - Hải Dương | Pháp Loa Tôn Giả 
Danh tăng Việt Nam 


Giai đoạn tiền Chấn hưng Phật giáo Thế kỷ XX 


„ Tổ Bồ Đề - Hoà thượng Thích Nguyên Biểu (1836 - 1906) 
„. Hoà thượng Hoằng Ân - Minh Khiêm (1850 - 1914) 

=m Hoà thượng Minh Hòa - Hoan Hỷ (1846 - 1916) 

m Hoà thượng Thích Thanh Hanh (1840 - 1918) 

m5 Hòa thượng Thích Chánh Hậu (1852-1923) 

„. Hòa thượng Như Phòng - Hoằng Nghĩa (1867-1929) 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
„ Hoà thượng Thích Đức Nhuận (1897 - 1993) - Đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN 
„m Hoà thượng Thích Tâm Tịch (1915 - 2005) - Đệ Nhị Pháp chủ GHPGVN 
„ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021) - Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN 
„ Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984) - Đệ Nhất Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN 
„ Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917 - 2014) - Đệ Nhị Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN 
„ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (1950) - Đệ Tam Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN 
„ Hoà thượng Thích Thế Long (1909 - 1985) 
m Hòa thượng Thích Đôn Hậu (1905 - 1992) 
= Hòa thượng Thích Minh Châu (1919 - 2012) 
„ Hòa thượng Kim Cương Tử (1914 - 2001) 
m Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921 - 2001) 
m Hoà thượng Thích Thanh Bích (1913 - 2013) 
m Hoà thượng Thích Thanh Từ (1924) 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_ giáo Việt _Nam 12/14 


6/22/22, 10:33 AM 


Hoà thượng Thích Thanh Tứ (1927 - 2011) 
Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933 - 2018) 
Hoà thượng Thích Chơn Thiện (1942 - 2016) 
Hoà thượng Thích Trí Quảng (1938) 

Hoà thượng Thích Đức Nghiệp (1929) 

Hoà thượng Dương Nhơn (1930) 


Đọc thêm 


Phật giáo 

Thích Ca Mâu Ni 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
Đạo Hòa Hảo 

Thiền tông 

Tịnh Độ tông 

Mật tông 


Sách tham khảo 


„ Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản TP. HCM, 2001 


Chú thích 


1: 


^ Tín đồ Phật giáo Việt Nam chỉ còn 6.802.318 người! (http:/Awww.v 
bu.edu.vn/vbunews/vbunews-detail/AP-131/Tin-do-Phat-giao-Viet-N 
am-chi-con-6-802-318-nguoi.htmil) Lưu trữ (https://web.archive.org/ 
web/20140221172345/http:/www.vbu.edu.vn/Vbunews/vbunews-det 
ail/AP-131/Tin-do-Phat-giao-Viet-Nam-chi-con-6-802-318-nguoi.htm 
I) 2014-02-21 tại Wayback Machine, Theo Báo điện tử Giác Ngộ. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_ giáo Việt _Nam 


Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 


2. ^ Theo số liệu thống kê của Ban Hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam trong bài phát biểu của HT Thích Thiện Nhơn Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đọc trong ngày kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (07/11/1981 —- 07/11/2008) được đăng trên báo Giác 
Ngộ cơ quan ngôn luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí 
Minh [1] (http:/Awww.giacngo.vn/thoisu/2008/11/07/5342527/) Lưu trữ 
(https://web.archive.org/web/20090705190012/http://www.giacngo.v 
n/thoisu/2008/11/07/534252/) 2009-07-05 tại Wayback Machine 


3.^ #®P | ê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản 
Thuận hóa 1999, tập I 


13/14 


6/22/22, 10:33 AM Phật giáo Việt Nam — Wikipedia tiếng Việt 
4. ^ Tín ngưỡng thờ Tứ pháp tại đồng bằng Bắc bộ (http:/www.buddh_ 11. ^ 2® Trang Khế thời (http:/www.hoanghiemphapvong.orgilibrary-bo 
istedu.org/viet/van-hoa-giao-duc/van-hoa-dan-gian/3 19-tin-nguong-t ok-detail.php?language=0&.detail=55) 
ho-tu-phap-tai-dong-bang-bac-bo) Lưu trữ (https://web.archive.org/Í 4a a Vuong, Quan-Hoang; Bui, Quang-Khiem; La, Viet-Phuong; Vuong, 


web/20140505031044/http./www.buddhistedu.org/vietfvan-hoa-gia Thu-Trang; Nguyen, Viet-Ha T.; Ho, Manh-Toan; Nguyen, Hong- 
o-duc/van-hoa-dan-gian/319-tin-nguong-tho-tu-phap-tai-dong-bang- Kong T.; Ho, Manh-Tung (4 tháng 12 năm 2018). “Cultural additivity: 
bac-bo) Xà: 4-05-05 tại Wayback Machine. behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism 
5,Aab Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo Sử Luận, Nhà xuât bản Văn and Taoism in folktales”. Palgrave Communications (băng tiêng 
Học 1979, tập III. Anh). 4 (1): 1—15. doi:10.1057/s41599-018-0189-2. ISSN 2055- 
6. ^ 2® € Thiền Uyễn Tập Anh, Lê Mạnh Thát dịch từ bản in năm ĐỢ, 
1715, Đại học Vạn Hạnh, Thành phô Hô Chí Minh 1999. 13. ^ Trân Ngọc Thêm, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nhà xuât bản GD 
7. ^ Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục (bản in 1763) 1999 : 
giảng giải, HT Thích Thanh Từ dịch và giảng, Ban VHTW GHPG 14. ^ Lịch sử hình thành và phát triên Phật giáo Việt Nam (http://mic.ed 
VN, 1999. u.vn/forum/viewtopic.php?f=86&p=4210) Bài của Trong Bang trên: 
8. ^ Định Huệ trích dịch từ Nhật Bản Phật giáo Sử của Dương Tăng Diên đàn trung tâm mic 
Văn 15. ^ Lâm Vĩnh Thê. Bạch Hóa Tài liệu Mật Của Hoa Kỳ Về Việt Nam 
9. ^ “Bộ Mật Tông, HT Thích Viên Đức dịch, tập I”. Bản gốc lưu trữ Kớ bê lên oi 2á vn gà là ad vo h 30g ệu 
ngày 21 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 16. ^ Nghị định cho phép Hội Phật giáo Thông nhất Việt Nam thành lập 
10. ^ “Kinh Phật đỉnh Tôn Thắng ở Thế kỷ X ở Hoa Lư”. Bản gốc lưu và hoạt động (http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh 


trữ ngày 16 tháng 2 năm 2008. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm -147-NV-cho-phep-Hoi-Phat-giao-thong-nhat-Viet-Nam-thanh-lap-va 
2008. l -hoat-dong-vb21234t11.aspx), Thư viện Phát Luật. 


Liên kết ngoài 
„ Trang mạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (http://phattuvietnam.net) Wikimedia Commons có 


„Trang mạng Gia đình Phật tử Việt Nam (http://giadinhphattu.vn) thêm hình ảnh và 
phương tiện truyền tải về 


Phật giáo Việt Nam (htt 
®+} ps://commons.wikimedi 
a.org/wikKi/Category:Bu 


ddhism_of_Vietnam2us 
elang=vi). 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phật_ giáo_ Việt_Nam&oldid=68690855” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_ giáo Việt _Nam 14/14 


